NGUYỄN TIẾN CHINH - VINASTUDY.VN 



THÂN TẶNG CÁC EM - CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI 



CÁC EM SẼ THÀNH CÔNG! 



NGUYÊN TIEN CHINH - VINASTUDY.VN 


TỐ HỢP-XÁC SUẤT p.l 

























































































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


I.Quy tắc nhân 

Một công việc H được thực hiện qua K giai đoạn Hi, H 2 ,H 3 • • ..H k 
,trong đó: 

Giai đoạn Hi có ni cách thực hiện 
Giai đoạn H 2 có n 2 cách thực hiện 
Giai đoạn H 3 có n 3 cách thực hiện 


Giai đoạn H k có n k cách thực hiện 

Khi đó đế hoàn thảnh công việc H phải thực hiện đồng thời K giai đoạn 
thì suy ra có (ni.n 2 .n 3 .. ,.n k ) cách đế hoàn thành công việc H 


Ví dụ 1 :ĐỒ thi cuối khó môn toán khối 12 ở một trường trung học gồm hai loại đề tự luận 
và trắc nghiệm.Một học sinh dự thi phải thực hiện hai đề thi gồm 1 tự luận và một trắc 
nghiệm,trong đó tự luận có 12 đề, trắc nghiệm có 15 đề.Hỏi mỗi học sinh có bao nhiêu 
cách chọn đề thi? 


Giải: 

- Số cách chọ 1 đề tự luận là 12 cách 

- Số cách chọn 1 đề trắc nghiệm là 15 cách 

Vì một học sinh phải làm đồng thời 2 loại đề nên có tất cả 12.15 = 180 cách chọn đề thi 


Ví du 2 :Cho tâp hơp A = (1.2.3.5.7.91 

a. Từ tập A có thế lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau 

b. Từ tập A có thế lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm có 5 chữ số đôi một khác nhau 


Giải: 

a. Gọi số tự nhiên gồm 4 chữ số là: n = a l a 2 a ĩ a 4 

Để có số n ta phải chọn đồng thời a^a^a^ trong đó: 

- a, có 6 cách chọn 
a 2 có 5 cách chọn 
a 3 có 4 cách chọn 
a 4 có 3 cách chọn 

Vậy có 6.5.4.3 = 360 số n cần tìm 

b. Gọi số tự chẵn có 5 chữ số cần tìm là n = a l a 2 a ĩ a 4 a 5 trong đó 

- a 5 chỉ có 1 cách chọn (bằng 2) 

- a-i có 5 cách chọn 
a 2 có 4 cách chọn 
a 3 có 3 cách chọn 
a 4 có 2 cách chọn 

Vậy số n cần tìm làn.2.3.4.5 = 120 số 


NGUYỄN TIẾN CHINH - VINASTUDY.VN 


TỐ HỢP-XÁC SUẤT p.l 













Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Ví dụ 3:Cho tập A = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}.Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một 
khác nhau lấy ra từ tập A 


Giải: 

Gọi số cần tìm là n = a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 trong đó: 

- a-, có 9 cách chọn(vì a! ị o) 
a 2 có 9 cách chọn 

a 3 có 8 cách chọn 
a 4 có 7 cách chọn 
a 5 có 6 cách chọn 

Vậy có tất cả 9.9.8.7.6 = 27216 cách 
Ví dụ 4:Cho tập A = {0,1,2,3,4,5,6,7,8} 

a. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gòm 5 chữ số đôi một khác nhau và 
các chữ số này lẻ,chia hết cho 5 

b. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau sao 
cho chữ số đứng cuối chia hết cho 4 

Giải: 

a. Gọi số cần tìm là n = a l a 2 a ì a 4 a 5 trong đó: 
số n lẻ,chia hết cho 5 nên a 5 = 3 

- a-ị có 5 cách chọn(vì a-i t 0 ,ì 5) 
a 2 có 5 cách chọn 

a 3 có 4 cách chọn 
a 4 có 3 cách chọn 
Vậy có tất cả 5.5.4.3 = 300 số 

b. Gọi số cần tìm là n = a l a 2 a ĩ a 4 a 5 a 6 trong đó: 

Vì chữ số cuối cùng chia hết cho 4 nên a 6 = 8 hoặc a 6 = 0 ta chia làm hai trường hợp 
Trường hợp 1 a &=8 

- a-ị có 5 cách chọn(vì a, t 0 ,ị 8) 
a 2 có 5 cách chọn 

a 3 có 4 cách chọn 
a 4 có 3 cách chọn 
a 5 có 2 cách chọn 
Vậy có 5.5.4.3.2 = 60050 
Trường hợp 2 : a 6 = 0 

- a-ị có 6 cách chọn 
a 2 có 5 cách chọn 
a 3 có 4 cách chọn 
a 4 có 3 cách chọn 
a 5 có 2 cách chọn 

=> có 6.5.4.3.2 = 720 số 


NGUYỄN TIẾN CHINH - VINASTUDY.VN 


TỐ HỢP-XÁC SUẤT p.l 












Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Vậy có tất cả:6oo + 720 = 1320 số 
Ví Dụ 5: Cho tập A = {1,2,3,4,5,6,8,9} 

a. Từtập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau và > 
50.000 

b. Từ tập A có thể lậ được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau sao 
cho chữ số đứng ở vị trí thứ 3 chia hết cho 5 và chữ số cuối lẻ 

Giải: 

a. Gọi số cần tìm là n = a l a 2 a ĩ a 4 a 5 

Vì n > 50.000 nên a-i có thể chon trong các chữ số {5,6,8,9} 
a-i có 4 cách chọn 
a 2 có 7 cách chọn 
a 3 có 6 cách chọn 
a 4 có 5 cách chọn 
a 5 có 4 cách chọn 
Vậy có 4.7.6.5.4 = 3360 số cần tìm 

b. Gọi số cần tìm là n = a l a 2 a ĩ a 4 a 5 a 6 theo đề ta có : 

- a 3 chia hết cho 5 nên a 3 = 5,chữ số cần tìm là số lẻ => a 6 = {1,3,9} có 3 cách chọn 

- a-1 có 6 cách chọn 
a 2 có 5 cách chọn 
a 4 có 4 cách chọn 
a 5 có 3 cách chọn 

vậy có tất cả: 3.6.5.4.3 = 1080 số cần tìm 

Ví dụ 7: Cho tập A = {1,2,3,4,5,6,7,8,9} Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên 

gồm 5 chữ sô đôi một khác nhau sao cho chữ số 2 luôn có mặt 

Giải: 

Gọi số cần tìm là n = a 4 a 2 a ì a 4 a 5 để CÓ được số n ta làm hai bước sau : 

1. chọn vị trí cho chữ số 2: có 5 vị trí 

2. Chọn 4 chữ số còn lại - Do vai trò 5 số này giống nhau nên ta giả sử a-Ị =2 ta có: 

a-i có 1 cách chọn 

a 2 có 8 cách chọn 
a 3 có 7 cách chọn 
a 4 có 6 cách chọn 
a 5 có 5 cách chọn 

Vậy có tất cả 5(8.7.6.5) = 8400 số cần tìm 
Ví dụ 8: Cho tập A = {0,1,2,3,4,5,6} 

a. Từ tập A có thê’ lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau sao 
cho các số này không bắt đầu bằng 246 

b. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau sao 
cho chữ số 1 có mặt đúng một lần. 

Giải: 

a. Gọi sô cân tìm là n = a l a 2 a ì a 4 a ỉ a 6 
1. Chọn tùy ý: 

- a-1 có 6 cách chọn(vì a-i ị- 0) 
a 2 có 6 cách chọn 


NGUYỄN TIẾN CHINH - VINASTUDY.VN 


TỐ HỢP-XÁC SUẤT p.l 







Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


a 3 có 5 cách chọn 
a 4 có 4 cách chọn 
a 5 có 3 cách chọn 
a 6 có 2 cách chọn 

=> có 6.6.5.4.3.2 = 4320 số có 6 chữ số đôi một khác nhau 
2. Chọn số có 6 chữ số bắt đầu từ 246 
a 4 có 4 cách chọn 
a 5 có 3 cách chọn 
a 6 có 2 cách chọn 
=> 4.3.2 = 24 số bắt đầu bằng 246 
Vậy ycbt = tùy ý - phần bù = 4320 - 24 = 4296 số cần tìm 

b.Gọi số cần tìm là n = ỡj< 7 2 ữ 3 < 7 4 a 5 

Trường hợp 1: nếu a, = 1 thì số cần tìm có dạng n = 1 a 2 a 3 a 4 a 5 
a 2 có 6 cách chọn 
a 3 có 5 cách chọn 
a 4 có 4 cách chọn 
a 5 có 3 cách chọn 
=> có 6.5.4.3= 360 số 
Trường hợp 2: Nếu a-i ị Ita có 

- a-1 có 5 cách chọn(vì a-1 ị 0) 

có 4 vị trí cho số 1 giả sử a 2 = 1 
a 3 có 5 cách chọn 
a 4 có 4 cách chọn 
a 5 có 3 cách chọn 
=> có 5.4.5.4.3 = 1200 số cần tìm 
=> vậy 1200 + 360 = 1360 kết quả 
Ví dụ 9: cho tập A= {0,1,2,3,4,5,6} 

Từ tập A có thê’ lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho 

chữ số 2 và 5 không đứng cạnh nhau 

Giải: 

1. Tìm Số có 3 chữ số khác nhau đôi một tùy ý là n = a l a 2 a ĩ a 4 a 5 

- a-i có 6 cách chọn(vì ai t 0) 
a 2 có 6 cách chọn 

a 3 có 5 cách chọn 
a 4 có 4 cách chọn 

- a 5 có 3 cách chọn 

=> có 6.6.5.4.3 = 2160 số 

2. Tìm số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau đôi một và 2,5 đứng cạnh nhau 
Giả sử 2,5 là một chữ số a nào đó do vậy ta đi tìm số có 4 chữ số 
Trường hợp 1: 

- a, = a 

- a 2 có 5 cách chọn 

- a 3 có 4 cách 

- a 4 có 3 cách 


NGUYỄN TIẾN CHINH - VINASTUDY.VN 


TỐ HỢP-XÁC SUẤT p.l 






Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


=> có 5.4.3 = 60 số 
Trường hợp 2: 

- a-ị ị a nên a-ị có 4 cách chọn ( a-i t 0,2,5) 

- có 3 vị trí cho số a giả sử a 2 = a 

- a 3 có 4 cách 

- a 4 có 3 cách 

=> có 4.3.4.3 = 204 mà 2,5 có thế đối chỗ cho nhau nên ta đc 204.2 = 408 số 
Vậy YCBT = 2160 - 408 = 1572 cách 


-có 4 vị trí cho a 


II. Qui tắc cộng: 

Một công việc H bao gồm K công việc Hì, H 2 ,H 3 ... .H k ,trong đó: 
Giai đoạn Hì có ư cách thực hiện 
Giai đoạn H 2 có n 2 cách thực hiện 
Giai đoạn H 3 có n 3 cách thực hiện 


Giai đoạn H k có n k cách thực hiện 

Khi đó để hoàn thành công việc H chỉ phải thực hiện Itrong các công việc trên thì suy ra 
có (n,+ n 2 + n 3 + n k ) cách đế hoàn thành công việc H 

Ví dụ 1: Một nữ sinh trung học khi đến trường có thê’ chọn một trong hai bộ trang phục là 
quần trắng áo dài hoặc quần xanh áo sơ mi. 

Nữ sinh có 7 chiếc quần trắng, 5 áo dài, 4 quần xanh và 6 áo sơ mi thì có bao nhiêu cách 
chọn trang phục: 

Giải: 

- Nữ sinh được chọn một trong hai bộ trang phục 
Trường hợp 1: Quần trắng + áo dài 

- có 7 cách chọn quần trắng 

- 5 cách chọn áo dài 

=> có 5.7 cách chọn bộ trang phục thứ nhất 
Trường hợp 2: Quần xanh + áo sơ mi 

- có 4 cách chọn quần xanh 

- có 6 cách chọn áo sơ mi 

=> có 4.6 = 24 cách chọn bộ trang phục thứ 2 

Vậy theo quy tắc cộng thì nữ sinh có 35 + 24 = 59 cách 

Ví dụ 2: Cho tập A = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} 

a. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số lẻ có 5 chữ số khác nhau 

b. Từ tập A có thế lập được bao nhiêu số có 6 chữ số khác nhau sao cho các số này chia 
hết cho 5 

Giải: 

a.Tìm Số có 5 chữ số khác nhau đôi một là n = a ì a 2 a ĩ a 4 a 5 

- a 5 = {1,3,5,7,9} có 5 cách chọn 


NGUYỄN TIẾN CHINH - VINASTUDY.VN 


TỐ HỢP-XÁC SUẤT p.l 





Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


- a! có 8 cách chọn(vì a! * o) 
a 2 có 8 cách chọn 

a 3 có 7 cách chọn 
a 4 có 6 cách chọn 
Vậy ta được 5.8.8.7.6 = 13440 số 

b.Tìm Số có 6 chữ số khác nhau đôi một là n = a ị a 2 a 2 a 4 a 5 a b 
Vì số này chia hêt cho 5 nên a 6 = {0,5} 

Trường hợp 1 : a 6 = 0 

- a-1 có 9 cách chọn 
a 2 có 8 cách chọn 
a 3 có 7 cách chọn 
a 4 có 6 cách chọn 

- a 5 có 3 cách chọn 

=> có 9.8.7.6.5 = 15120 số 
Trường hợp 2 :a 6 = 5 

a-i có 8 cách chọn ( vì a-i * 0) 
a 2 có 8 cách chọn 
a 3 có 7 cách chọn 
a 4 có 6 cách chọn 

- a 5 có 5 cách chọn 

=> có 8.8.7.6.5 = 13440 số 

Vậy thu được 15120 + 13440 = 28560 số cần tìm 

Ví dụ 3: Cho tập A = {1,2,3,4,5,6, 7 ,8,9} 

a. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số lẻ gồm 5 chữ số mà ko chia hết cho 5 

b. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 6 chữ số mà chữ số thứ 3 luôn lẻ 
Giải: 

a. Tìm Số có 5 chữ số khác nhau đôi một là n = a ị a 2 a ĩ a 4 a 5 
Vì số này lẻ, không chia hêt cho 5 nên a 5 = {1,3,7,9} 

- a 5 có 4 cách chọn 

- a-i có 8 cách chọn 
a 2 có 7 cách chọn 
a 3 có 6 cách chọn 
a 4 có 5 cách chọn 

=> số cần tìm là 4.8.7.6.5 = 6720 số 

b. Tìm Số có 6 chữ số khác nhau đôi một là n = a l a 2 a ì a 4 a 5 a 6 

- Vì chữ số thứ 3 luôn lẻ,a 3 = {1,3,5,7,9} a 3 có 5 cách chọn 
Chữ số này là số chẵn nên a 6 = {2,4,6,8} có 4 cách chọn 

- a-1 có 7 cách chọn 
a 2 có 6 cách chọn 
a 4 có 5 cách chọn 
a 5 có 4 cách chọn 

=> số cần tìm là 5.4.7.6.5.4 = 16800 số 
Ví dụ 4 :Cho tập A = {1,2,3,4,5,6} 


NGUYỄN TIẾN CHINH - VINASTUDY.VN 


TỐ HỢP-XÁC SUẤT p.l 










Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


a. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác 
nhau sao chữ số 2 có mặt đúng một lần 

b. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số gồm có 6 chữ số đôi một khác nhau sao cho 
tổng của 3 chữ số đầu nhỏ hơn tổng ba chữ số sau 1 đơn vị 

c. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số gồm có 3 chữ số đôi một khác nhau sao cho 
chữ số đứng ở giữa và ở cuố đều lẻ 

Giải: 

a. Tìm Số chẵn có 4 chữ số khác nhau đôi một là n = a x a 2 a 3 a 4 

- Trường hợp 1: a 4 =2 

- a! có 5 cách chọn 
a 2 có 4 cách chọn 
a 3 có 3 cách chọn 

=> số cần tìm là 5.4.3 = 60 số 

Tường hợp 2 : a 4 ị 2 nên có 2 cách chọn {4,6},số 2 có 3 vị trí giả sử a-Ị = 2 
a-Ị có 1 cách chọn 
a 2 có 4 cách chọn 
a 3 có 3 cách chọn 
=> có 2.3.4.3.1 = 72 số 
Vậy có 60 + 72 = 132 số cần tìm 

b. số có 6 chữ số khác nhau đôi một là n = a l a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 

Theo đe 3 i + a 2 + a 3 + 1 = a 4 + a 3 + 36 
Mà a, + a 2 + a 3 + a 4 + a 5 + a 6 = 21 
Vậy a 1 + a 2 + a 3 = io 

Từ tập A ta chọn bộ ba số a-1 ,a 2 ,a 3 sao cho ai + a 2 + a 3 = 10 
Ta có (i, 3 , 6 );( 2 , 3 , 5 );(i, 4 , 5 ) 

Do đó với mỗi bộ thì a-i có 3 cách chọn,a 2 có 2 cách,a 3 có 1 cách nên ta đc 3.2.1 = 6 số 
Do cả ba bộ chọn giống nhau nên được 18 số cần tìm 

c. số có 5 chữ số khác nhau đôi một là n = a l a 2 a 3 a 4 a 5 
Vì chữ số đứng giữa và cuối đều lẻ nên a 3 ,a 5 = {1,3,5} 
a 3 có 3 cách chọn 

a 5 có 2 cách 

a-i có 4 cách chọn 

a 2 có 3 cách chọn 

a 4 có 2 cách chọn 

Vậy có 3.2.4.3.2 = 144 số như vậy 

Ví dụ 5 : Từ các số 0,1,2,3,4,5,6,7 có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số trong đó hai 

chữ số liền kề nhau phai khác nhau 

Giải 

Số có 4 chữ số là n = a x a 2 a 3 a 4 ( a-i ị a 2 1 a 3 ị a 4 ) 

a-i có 7 cách chọn (a! t 0) 
a 2 có 7 cách chọn (a! t a 2 ) 
a 3 có 7 cách chọn (a 2 ị a 3 ) 
a 4 có 7 cách chọn (a 3 1 a 4 ) 

Vậy có tất cả 7.77.7 = 2401 số 


NGUYỄN TIẾN CHINH - VINASTUDY.VN 


TỐ HỢP-XÁC SUẤT p.l 








Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


CHỈNH HỢP 

1. Định Nghĩa và công thức 

Cho tập A gồm n phần tử khác nhau đôi một.Từ tập n rút ra k phần tử khác nhau đôi 
một rồi sắp xếp chúng theo một thứ tự nào đó thì được chỉnh hợp chập k của n phân 
tử 

Công thức 4 = 7 -^— 

[n-ky. 

2. Phương pháp chung để giải bài toán về chỉnh hợp 

Bước i:Gọi số cần tìm là n = a l a 2 ...a n 

Bước 2: Liệt kê các tính chất mà số n cần thỏa mãn 

Bước 3:Xử lý tính chật đó bằng cách chọn các chữ số thỏa mãn 

Bước 4: Đếm lại số phần tử còn lại trong tập hợp A bằng cách lấy số phần tử A ban đầu - 
các phần tử đã có mặt trong các tính chất của tập hợp mới A’ 

Bước 5: Chọn các chữ số còn lại ko có tính chất lấy từ tập A’ 

Bước 6: Áp dụng hai qui tắc cơ bản đê’ có kết quả 

3. Các dạng toán 

Dạng 1 - Tập hợp A không chứa số 0 
Vídụi:Chotập A = {1,2,3,4,5,6,7} 

a. Có bao nhiêu số gồm có 5 chữ số đôi một khác nhau được lấy từ tập A 

b. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 6 chữ số đôi một khác nhau 

c. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau sao 
cho tống hai chữ số đầu và cuối chia hết cho 10 

Giải: 

a. số có 5 chữ số khác nhau đôi một là n = a ị a 2 a 2 a 4 a 5 

Năm chữ số này được chọn từ A,đôi một khác nhau và sắp xếp theo một thứ tự nhất 
định nên số cần tìm là chỉnh hợp chập 5 của 7 phần tử 

7! _ 

A = — = 2520 SÔ 

(7-5)! _ 

b. số có 6 chữ số khác nhau đôi một là n = a t a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 


vì n là số chẵn nên a 6 = {2,4,6} có 3 cách chọn 

chọn 5 chữ số còn lại từ tập có 7 - a 6 = 6 phần tử ta có Aị = = 720 


Vậy có tất cả 3. Aị = 2160 số 

c.số có 6 chữ số khác nhau đôi một là n = a l a 2 a ĩ a 4 a 5 a 6 


theo giả thiêt a-, + a 6 =10 nên bộ 2 số này có thể là {(3,7);(4,6) 

- ứng với mỗi bộ a-ị có 2 cách chọn,a 6 có 1 cách nên số cách là 2.2.1 

- chọn 4 chữ số còn lại trong tập co 3 chữ số ta được A\ = ^ = 120 


Vậy có tất cả 2.2.1.120 = 480 số cần tìm 
Ví dụ 2 :Cho tập A = {1,2,3,4,5,6,7,8,9} 

Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số có 6 chữ số đôi một khác nhau sao cho có đúng 3 
chữ số chẵn và 3 chữ số lẻ 


NGUYỄN TIẾN CHINH - VINASTUDY.VN 


TỐ HỢP -XÁC SUẤT p.l 












Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Giải: 

Số có 6 chữ số khác nhau đôi một là n = a l a 2 a ĩ a 4 a 5 a b 

- Chọn 3 chữ số chẵn trong tống 4 chữ số ta được Aị = —T— = 24 

- Chọn 3 chữ số lẻ trong tổng 5 chữ số lẻ ta có Aị = —^— = 60 

(5 3)! 

Vậy có 24.60 = 1440 số cần tìm 
Ví dụ 3Cho tập A = {1,2,3,4,5,6, 7 ,8,9} 

a. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số lẻ gồm có 6 chữ số đôi một khác nhau 

b. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số gồm có 6 chữ số đôi một khác nhau sao cho 
chữ số đầu lẻ, chữ số cuối chẵn 

c. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số gồm có 5 chữ số khác nhau đôi một sao chữ 
số đầu và cuối đều chẵn 

Giải: 

a. Số có 6 chữ số khác nhau đôi một là n = a x a 1 a- ì a A a i a 6 
Vì n là số lẻ nên a 6 = {1,3,5,7,9} => a 6 có 5 cách chọn, 

5 8 ^ 

- Chọn 5 chữ số còn lại trong tổng 8 số còn lại ta được Ảg - (8-5)!~~ 6720 


Vậy có tất cả 5.6720 = 33600 số như vậy 

b. Số có 6 chữ số khác nhau đôi một là n = a t a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 

Vì số cuối chẵn nên a 6 G {2,4,6,8} có 4 cách chọn 
Số đầu lẻ nên a, e {1,3,5,7,9} có 5 cách chọn 

, _. „ , 

- Chọn 4 chữ số còn lại trong tong 9 - 2 = 7 phần tử ta có 7 (7-4)! 


Vậy có 4.5.840 = 16800 số 

c. Số có 5 chữ số khác nhau đôi một là n = a 3 a 2 a 3 a 4 a 5 

Vì a-1, a 5 chẵn nên G {2,4,6,8}^> a-, có 4 cách chọn,a 5 có 3 cách chọn 

_ ’ ,4 = _x_ 

- Chọn 3 chữ số còn lại trong tống 9 - 2 = 7 phần tử ta có 7 ( 7 - 3 )! 


- Vậy có tất cả 4.3.210 = 2520 số 

Ví dụ 4: Cho tập A = {1,2,3,4,5,6} 

a. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau đôi một và 
không bắt đầu bằng 345 

b. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau đôi một và 
chữ số 2 luôn có mặt đúng một lần 

c. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số khác nhau đôi 
một và chữ số 2 luôn có mặt đúng một lần 

Giải 

a.số có 5 chữ số khác nhau đôi một là n = a x a 2 a 3 a 4 a 5 


NGUYỄN TIẾN CHINH - VINASTUDY.VN 


TỐ HỢP-XÁC SUẤT p.l 














Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


... .. .. . 4 = 6! 

chọn 5 chữ SỐ trong tống 6 chữ SỐ ta được 6 (6-5)! 


= 720 


. Ả = 


2 3! 


SỐ các số bắt đầu bởi 345 có dạng 345a 4 <7 5 là 3 (3-2)! 

Vậy số cần tìm là 720 - 6 = 714 số 


= 6 


b.số có 4 chữ số khác nhau đôi một là n — a ị a 2 a 3 a 4 
Chữ số 2 luôn có mặt đúng một lần nên có 4 vị trí cho số 2 
Coi một vị trí bất kì là số 2 vậy còn 3 chữ số được chọn trong 5 phần tử còn lại 
5! 


4 = 


(5-3)! 


= 60 


Vậy có 4.60 = 240 số 

c.số có 4 chữ số khác nhau đôi một là n = a l a 2 a ĩ a 4 do n chẵn nên a 4 G {2,4,6} 

Chữ số 2 luôn có mặt đúng một lần nên xét 2 trường hợp 

3 5! 

Trường hợp 1 : a 4 = 2 ,số cách chọn cho 3 chữ số còn lại lai 5 ~~ (5-3)!~~ 

Trường hựp 1 : a 4 * 2 nên a 4 có 2 cách chọn 

- có 3 vị trí cho số 2 

- chọn 2 vị trí con lại trong tống 4 phần tử là ^ = (ĩ4)ị = 12 (trừ a,, trừ 2) 

Ta được 2.3.12 = 72 

Vậy có tất cả 72 + 60 = 132 số 

Ví dụ 5:Cho tập A = {1,2,3,4,5,6,7,8} 

a. Từ tập có thể lập được bao nhiêu số lẻ gồm 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho chữ 
số 3 luôn có mặt đúng một lần 

b. Từ tập có thể lập được bao nhiêu số lẻ gồm 6 chữ số đôi một khác nhau sao cho chữ 
số 3 luôn có mặt đúng một lần và chữ số đứng đầu lẻ 

Giải: 

a.số có 5 chữ số khác nhau đôi một là n = a í a ỉ a 3 a 4 a 5 
THi: a 5 = 3 


4 = _ 41 _ 

Chọn 4 chữ số còn lại ta được 7 (7-4)! 


= 840 


TH2: a 5 1 3 

- a 5 có 3 cách chọn 

- có 4 vị trí cho số 3 

- có 4 cách chọn 3 chữ số còn lại 
Vậy có 3.4. 4 + 4 = 22 8 o số 

c. Số có 5 chữ số khác nhau đôi một là n 

THi: Nếu a-1 = 3 

- a 6 có 3 cách chọn {1,5,7} 


NGUYỄN TIẾN CHINH - VINASTUDY.VN 


61^2^1 2 Cl^CL^ 


Tố HỢP-XÁC SUẤT p.l 


















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


- chọn 4 chữ số còn lại có 4 cách 
=> có 3. 4 SỐ 
TH2: a, * 3 

1. Nếu a 6 = 3 thì a-1 có 3 cách chọn, chọn 4 chữ số còn lại được 4 => có 3 .4 số 

2. Nếu a 6 * 3 

-a, CÓ3 cách chọn,a 6 có 2 cách chọn,có 4 vị trí cho chữ số 3, chọn 3 chữ số còn lại được 

À 

=> TH2 = 1 + 2 = 3. 4 + 3.2.4. 4 

Vậy có tất cả 3. 4 + 3. 4 + 3.2.4. 4 = 3600 số Cần tìm 

Ví dụ 8 : Cho tập A = {1,2,3,4,5,6,7,8,9} 

a. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số gồm 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho chữ 
số đứng giữa không chia hết cho 5,chữ số 3 luôn có mặt đúng một lần và chữ số cuối 

lẻ 

b. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số gồm có 6 chữ số đôi một khác nhau hai chữ số 
1 và 3 luôn đứng cạnh nhau 

Giải 

a) Số có 5 chữ số khác nhau đôi một là n = a l a 2 a ĩ a 4 a 5 
Chữ số đứng giữa không chia hết cho 5 nên : a 3 1 5 

Cách 1: Xét các trường hợp sau: 

THi: a 5 =5: 

+ a 3 có 8 cách chọn 
+ Chọn 3 chữ số còn lại có A 3 cách 

=> có 8. 4 số 
TH2: a 5 1 5: 

+ a 5 có 4 cách chọn 

+ a 3 có 7 cách chọn ( do a 3 1 5 và a 3 ị a 5 ) 

+ có 3 vị trí có 5 chữ số 

+Chọn hai chữ số còn lại có 4 cách 

=> có 4.7.3. 4 SỐ 

Vậy có tất cả: 8. 4 + 4.7.3. 4 =4200 số cần tìm 
Cách 2:Dùng phép loại trừ: 

B4 tính số các số lẻ có năm chữ số trong đó chữ số 5 luôn có mặt đúng một lần là : 

4 + 4 - 4 - 4 

B 2 : Tính số các số lẻ có năm chữ số trong đó a 3 = 3 là: 4. 4 
Vậy có tất cả: 4 + 4.4. 4 - 4. 4 =1200 số cần tìm 

b) Gọi sô cân tìm là: n = a l a 2 a ĩ a 4 a 5 a 6 
Cách 1: Chia trường hợp : 

THi: nếu a-i =1 => a 2 =3: 

Chọn 4 chữ số còn lại có 4 cách 

TH2: nếu a 2 =1 => có hai vị trí cho chữ số 3 
Chọn 4 chữ số còn lại có 4 c ách 

=> có 2.4 số 


NGUYỄN TIẾN CHINH - VINASTUDY.VN 


TỐ HỢP -XÁC SUẤT p.l 






Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


TH3: a 3 =1: giống như TH2: có 2. A 4 số 
TH4: a 4 =i:giống nhưTH2: có 2. 4 4 số 
TH5: a 5 =i:giống nhưTH2 : có 2.4 4 số 
TH6: a 6 =i:giống nhưTHi 
Vậy có tất cả: 2. 4 4 + 4.2. ^ 7 4 =8400 số cần tìm 
Cách 2: 

Khi hai chữ số (1 và 3) luôn đứng cạnh nhau thì ta xem như hai chữ số (1,3) là một chữ số 
a. Khi đó ta lập một số có năm chữ số sao cho chữ số a luôn có mặt một lần ; rồi hoán 
đối vị trí giữa hai chữ số 1,3 sẽ được các số cần tìm theo yêu cầu bài toán. 

+ Chữ số a có 5 vị trí 
+ Chọn 4 chữ số còn lại: Al cách 

=> có 4. Aj số 

+ Hoán đổi vị trí giữa hai chữ số 1 và 3 ta được số các số cần tìm là: 2.5. A* =8400 số. 

Ví dụ 9 -Cho tập hợp A= {1,2,3,4,5,6, 7 ,8,9} 

a) Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số gồm có sáu chữ số đôi một khác nhau sao cho 
hai chữ số 1 và 3 không đứng cạnh nhau ? 

b) Từ tập A có thế lập được bao nhiêu chữ số gồm có sáu chữ số đôi một khác nhau sao 
cho hai chữ số lẻ không đứng cạnh nhau ? 

Giải 

a) Gọi sô cân tìm là:: n = a ị a 2 a ĩ a 4 a ỉ a 6 

Bài toán này được giải bằng cách loại trừ theo hai bước sau : 

B,: Tính số các số có sáu chữ số trong đó hai chữ số 1,3 luôn có mặt: 

+Chữ số 1 có 6 vị trí 
+Chữ sô 3 có 5 vị trí 
+ Chọn bốn chữ số còn lại có A* cách 

=> có 6.5. 4 4 SỐ 

B 2 : Tính số các số có sáu chữ số trong đó hai chữ số 1 và 3 luôn đứng cạnh nhau : 

+ Xem hai chữ số (1,3) là một chữ số a. Ta lặp một số có năm chữ số mà chữ số a luôn 
có mặt một lần : 

- có 5 vị trí cho chữ số a 

- Chọn 4 chữ số còn lại có Ả* cách 

=> có 5. 4 4 số mà chữ số a luôn có mặt một lần 

+ Hoán đổi vị trí giữa số 1 và 3 trong chữ số a ta được 2.5. 4 4 số mà hai chữ số 1 và 3 luôn 
đứng cạnh nhau. 

Vậy có tất cả: 6.5. AỈỊ - 2.5. A* = 16800 số cần tìm theo yêu cầu bài toán. 

b) Bài toán được giải theo các bước sau : 

B,: Chọn hai chữ số lẻ trong năm chữ số lẻ 
B 2 : Lấy một cặp số lẻ bất kỳ. giải như câu a 

+ Chọn hai chữ số trong năm chữ số lẻ là : c\ 

+ Lấy một cặp số lẻ điển hình như (1,3) (giải như câu a) 

Vậy có: ơị ( 6.5. 4 4 - 2.5. A* ) = 168000 số cần tìm 


NGUYỄN TIẾN CHINH - VINASTUDY.VN 


TỐ HỢP-XÁC SUẤT p.l 





Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Ví dụ 10 . chon tập A ={i,2,3,4,5,6,7,8,9} 

a) Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm có sáu chữ số đôi một khác nhau 
sao cho ha chữ số 1 và 5 luôn đứng cạnh nhau? 

b) Từ tập A có thê’ lập được bao nhiêu số chẵn gồm có sáu chữ số đôi một khác nhai 
sao cho hai chữ số 1 và 4 luôn đứng chanh nhau? 

Giải 

a) Gọi sô cân tìm là : n = a ì a 2 a ĩ a 4 a ỉ a 6 

Số n là số chẵn nên a 6 = { 2,4,6,8} => a 6 có 4 cách chọn 

Đê’ đơn giản hơn, lúc này ta qui bài toán về yêu cầu mới là : Tìm các số có năm chữ 
số sao cho chữ số 1 và 5 luôn đứng cạnh nhau rồi đem ghép với chữ số a 6 sẽ 
được chữ số n cần tìm 

Khi hai chữ số 1 và 5 luôn đứng cạnh nhau, ta xem (1,5) là một chữ số a.Ta lập một 
số có bốn chữ số sao cho chữ số a luôn có mặt: 

-Chữ số a có 4 vị trí 

- Chọn ba chữ số còn lại có Aị cách 

=> có 4. Aị SỐ 

- Hoán đối vị trí giữa hai chữ số 1 và 5 ta được: 2.4. Aị số có năm chữ số mà (1,5 ) 
luôn đứng cạnh nhau. 

- Các chữ số này đem ghép với chữ số a 6 ta được các số cần tìm là: 2.4. Aị .4 = 

3840 số n. 

b) Gọi sô cân tìm là : n = a l a 2 a ì a 4 a ỉ a 6 
Xét trường hợp sau : 

THi : nếu a 6 =4 thì a 5 = 2 : 

Chọn bốn chữ số còn lạo có A cách 
TH2: nếu a 6 = 2 thì a 5 = 4: 

Chọn bốn chữ số còn lại có A cách 
TH3: nếu a 6 * 4 và a 6 t 2 : 

+ a 6 có 2 cách chọn 

+ xem hai chữ số ( 2,6 ) là một chữ số a, ta lập một số có bốn chữ số sao cho chữ số 
a luôn có mặt một lần. 

-Chữ số a có 4 vị trí 

-Chọn ba chữ số còn lại có Aị cách 

=> có 4. Aị SỐ 

+ Hoán đổi vị trí của hai chữ số a và 6 có 2.4. Aị số 
Vây có tất cả: 2. A 2 + 2.4. A\ = 2640 số cần tìm 

Ví dụ 11 . cho tập hợp A ={ 1,2,3,4,5,6,7,8,9} 

Từ tập A có thê’ lập được bao nhiêu số lẻ gồm có sáu chữ số sao cho chữ số 5 luôn có 
mặt 2 lần. Các chữ số còn lại có mặt một lần, 

Giải 


NGUYỄN TIẾN CHINH - VINASTUDY.VN 


TỐ HỢP-XÁC SUẤT p.l 







Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Gọi sô cân tìm là : n = a l a 2 a ĩ a 4 a 5 a 6 
Cách 1: Xét hai trường hợp: 

THi: a 6 =5: 

+ Do chữ số 5 luôn có mặt 2 lần nên 5 vị trí còn lại thì chữ số 5 có 5 vị trí. 

+ Chọn 4 chữ số còn lại có 4 4 cách 

=> có 5 số có sau chữ sô mà a 6 =5 
I TH2 :a ố ị 5 : a 4 có 4 cách 
Tha :a-i = 5 => a 2 ị 5 
+ a 2 có 7 cách chọn ( a 2 ị a-1 và a 2 * a 6 ) 

+CÓ 3 vị trí cho chữ số 5 
+ chọn 2 chữ số còn lại có Ạ: cách 

=> Ta có: 7.3.4. Aị - 2520 số 

Thb:a 2 = 5 => Bi ị 5 và a 3 ị 5 
+ a-Ị có 7 cách chọn 
+ a 3 có 6 cách chọn 
+ có 2 vị trí cho chữ số 3 
+ Chọn 1 chữ số còn lại có Aị cách 

=> thb: có: 4.7.6.2 - A\ - 1680 số 
The: a 3 = 5: giống nhưthb 
Thd: a 4 =5 : giống như thb 
The: a 5 = 5: giống như tha 
Vậy có: 5.4 4 + 2.2520 + 3.1680 = 18480 
Ví dụ 12: Cho tập A = {1,2,3,4,5,6,7,8,9} 

Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số có 7 chữ số khác nhau sao cho 1,2,3 luôn đứng 

cạnh nhau 

Giải: 

- 1,2,3 luôn đứng cạnh nhau ta coi là một số a nào đó,chữ số a này có 5 vị trí 

- Chọn 4 chữ số còn lại ta có Aị cách 

- Hoán đổi vị trí của 1,2,3 ta có 3! Cách 
Vậy có 31.4. A\ - 10800 số cần tìm 

Dạng 2: Tập A có chứa số 0 
Phương pháp giải toán: 

Bước 1: Gọi số cần tìm là n = a l a 2 a r ...a n ( a, t 0) 

Bước 2: Liệt kê các tính chất mà số n cần thỏa mãn 
Bước 3:Xử lý các tính chất 

- Nếu có nhiều tính chất độc lập nhau thì ta không chia trường hợp 

Nếu một chữ số a nào đó cụ thể có mặt 1,2,3... lân thì phải chia trường hợp vì a = a-Ị 
sẽ khác với a ị a^ 

- Nếu 2 hay nhiều chữ số trong n có cùng tính chất thì chia trường hợp 
Bước 4: Dùng các qui tắc cộng, nhân giải quyết bài toán 

Ví dụ 1 : Cho tập A = {o,i,2,3,4,5,6}.Từ tập A có thế lập được 

a. Bao nhiêu số có 5 chữ số đôi một khác nhau 

b. Bao nhiêu số có 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho các số này đều lẻ 


NGUYỄN TIẾN CHINH - VINASTUDY.VN 


TỐ HỢP-XÁC SUẤT p.l 






Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Giải: 

a. Gọi sô cần tìm là n = a l a 2 a ì a 4 a 5 

số này ko có tính chất,có chứa số 0 nên ta làm như sau : 

- a-, có 6 cách chọn (vì a-1 ị o) 

- Chọn 4 chữ số còn lại ta được 4 4 cách 

=> có 6. Aị - 2160 cách 

b. Gọi sô cần tìm là n = a l a 2 a ì a 4 a 5 

vì n là số lẻ nên a 5 e {1,3,5} do đó a 5 có 3 cách chọn 

- a-, có 5 cách chọn do (a! ị 0 và a-i ì 5) 

- Chọn 3 chữ số còn lại ta có 4 3 

Vậy có 3.5. Aị =900 số 

Ví dụ 2 : Cho tập A = {o,2,4,5,6,9}Từ tập A có thế lập được 

a. Bao nhiêu số có 4 chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho 5 

b. Bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số đôi một khác nhau 

Giải 

a. Gọi số cần tìm là n = a x a 2 a 2 a 4 

Vì n chia hết cho 5 nên a 4 = {0,5},ta chia bài toán làm hai trường hợp 
THi:Nếu a 4 = 0 (hiến nhiên a-i * 0) vậy 3 số còn lại có Aị cách 

TH2: Nế a 4 = 5,thì a-i có 4 cách chọn vì a-i * 0 và ị 5 
Chọn 2 số còn lại ta có Ảị —>• có 4. Ảị 
Vậy có tất cả Aị+ 4. A 4 = 108 số cần tìm 

b. Gọi số cần tìm là n = a x a 2 a 3 a 4 

Vì n là số chẵn nên a 4 = {0,2,4,6}, ta chia bài toán làm hai trường hợp 
THi: Nếu a 4 = 0 thì chọn 3 số còn lại ta được 4 3 cách 
TH2 : Nếu a 4 1 0 thì sẽ có 3 cách chọn a 4 

- có 4 cách chon a-1 

- chọn 2 số còn lại ta có 4 2 

-» có 4.4 2 

Vậy có tất cả 4 3 + 4. 4 2 = 108 số cần tìm 
Cách 2 : Dùng phép đếm loại trừ : 

- Đếm số có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 5 
+ a 4 có 2 cách chọn 

+ chọn ba chữ số còn lại là 4 3 =>CÓ 2 . 4 3 

- Đếm số có 4 chữ số chia hết cho 5 mà a, = 0 là 4 2 
Vậy có 2.4 3 - 4 2 = 108 số 

Ví dụ 3: Cho tập A = {o,i,2,3,4,5,6,7}.Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số có: 

a. Năm chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho 2 

b. Sáu chữ số đôi một khác nhau sao cho chữ số 2 luôn có mặt đúng 1 lần 

Giải: 

. Gọi số cần tìm là n = a x a 2 a 3 a 4 a 5 do số này chia hêt cho 2 nên a 5 = {0,2,4,6} 
Cách 1: Xét trường hợp 


NGUYỄN TIẾN CHINH - VINASTUDY.VN 


TỐ HỢP-XÁC SUẤT p.l 










Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THi: Nếu a 5 = 0 ta chọn 4 chữ số còn lại thì được 4 cách 
TH2: Nếu a 5 1 0 

- a 5 có 3 cách chọn 

a-i có 6 cách chọn (do a-i ị 0, ị a 5 ) 

- Chọn 3 chữ số còn lại ta được 4 

=> 3.6. 4 cách 

Vậy ta được 4 + 3.6. 4 = 3000 số cần tìm 
Cách 2 dùng phép loại trừ: 

1. Tính số có 5 chữ số khác nhau và chia hết cho 2 

- a 5 có 4 cách chọn 

- 4 só còn lại có 4 cách chọn 

=> có 4. 4 SỐ 

2. Tính số có 5 chữ số khác nhau mà chia hết cho 2 và a! = 0 

- a 5 có 3 cách chọn 

- chọn 3 chữ số còn lại ta có 4 

=> có 4. 4 - 3. 4 = 3000 SỐ 

b. Gọi sô cân tìm là n = a l a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 

THi: Nếu a-i = 2,chọn 5 chữ số còn lại ta được 4 cách 

TH2 : Nếu a! * 2 

- a-1 có 6 cách chọn (do a-i t 0,2) 

- có 5 vị trí cho chữ số 2 

- chọn 4 chữ số còn lại có 4 

=>có 6 . 5.4 

Vậy có tất cả 4 + 6.5 .4 = 13320 số 

Ví dụ 4: Cho tập A = {o,i,2,4,5,7,8,9}Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số 

a. Có năm chữ số khác nhau và lớn hơn 50.000 

b. Có năm chữ số khác nhau và đều là các số chẵn 
Giải: 

a. Gọi số cần tìm là n = a ị a 2 a 2 a 4 a 5 do n > 50000 nên a-1 e {5,7,8>9} 
ai có 4 cách chọn , chọn 4 chữ số còn lại có 4 cách 

Vậy có 4 .4 =3360 số 

b. Gọi số cần tìm là n = a í a ỉ a 3 a 4 a 5 vì n là số chẵn nên a 5 = { 0 , 2 ,4, 8 } 

THi: nếu a 5 = 0, chọn 4 số còn lại ta có 4 cách 

TH2: nếu a 5 1 0 thì a 5 có 3 cách chọn 

- a-1 có 6 cách chọn ,ba chữ số còn lại có 4 

có 3.6. 4 

Vậy có 4 + 3 . 6.4 = 3000 số 

Ví dụ 4: Cho tập hợp A ={o,i> 2 ,3>4>5>6>7>8>9}-Ị-ừ Tập A C( 5 thệ' lập ẽf ư ợ C bao nhiêu số: 

a) Có sáu chữ số khác nhau sao cho chữ số 1 va 3 luôn đứng cạnh nhau? 

b) Có sáu chữ số khác nhau sao cho chữ số 0 và 7 không đứng cạnh nhau? 


NGUYỄN TIẾN CHINH - VINASTUDY.VN 


TỐ HỢP-XÁC SUẤT p.l 






Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Giải 

a) Gọi sô cân tìm là n = a l a 2 a ĩ a 4 a 5 a 6 
Xét hai trường hợp sau : 

THl : nếu a x a 2 =13 : 

Chọn 4 chữ số còn lại 4 cách => có 4 số 
TH2 :Nêu a x a 2 £13 : 

+ a-i có 7 cách chọn ( a-i ị o;a! £ 3) 

+ Có 4 vị trí cho 13 
+ Chọn 4 chữ số còn lại có 4 cách 
=> có 6.4.4 số 

Vậy có: 4 + 6.4 .4 sô mà (1,3 ) luôn đứng cạnh nhau. 

Do vai trò của 13 cũng giống vai trò của 31 nên có tất cả: 

2( 4 + 6.44 ) =13440 số cần tìm 

b) Gọi số cần tìm là n = a x a 2 a ĩ a 4 a 5 a 6 
Giải theo các bước sau : 

B 1: Tính số tạo thành có sáu chữ số bất kì: 

+a 1 có 9 cách chọn ( a 1 £ 0 ) 

+ Chọn 5 chữ số còn lại có 4 cách 

=> có 9.4 số 

B 2 : Tính số các số có 0,7 đứng cạnh nhau: 

Tha: hai chữ 70 : 

+ có 5 vị trí 70 

+ chọn 4 chữ số còn lại có 4 cách : 

■=> có 5. 4 số có sáu chữ số mà có 70 
Thb: hai chữ số 07 : 

+ có 4 vị trí cho 07 
+ chọn 4 chữ số còn lại có 4 cách : 

=> có: 4.4 số có sáu chữ số mà 

Do đó có : 3 .4 + 4-4 - 9-4 số mà ( 0,7) luôn đứng cạnh nhau 
B3: số các số cần tìm là : 

9.4 - 9.4 = 120960 số 

Ví dụ 5 : cho tập hợp A= { 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} . Từ tập hợp A có thê’ lập được bao nhiêu số 
có 7 chữ số khác nhau sao cho : 

a) luôn có mặt hai chữ số 0 và 9 

b) hai chữ số 1 và 6 không đứng cạnh nhau 

Giải 

a) gọi sô cân tìm là : n = a x a 2 a ĩ a 4 a 5 a 6 a 1 
THi : Hai chữ số 90 
+ có sáu vị trí cho cho chữ số 90 
+ chọn 5 chữ số còn lại có : 4 cách 


NGUYỄN TIẾN CHINH - VINASTUDY.VN 


TỐ HỢP-XÁC SUẤT p.l 








Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


■=> có 6. 4 số có 7 chữ số mà hai chữ số 90 
TH2: Hai chữ số 09 
+ có 5 vị trí có chữ số 09 
+ chọn 5 chữ số còn lại có Ag cách 

=> có 5. Aị số có 7 chữ số mà hai chữ số 09 
Vậy có tất cả: 6. Aị + 5. A 7 5 = 11. 4 số cần tìm 
b) gọi sô cân tìm là : n = a l a 2 a ĩ a 4 a 5 a 6 a 7 
Giải theo các bước sau : 

B4 tính số các số có 7 chữ số khác nhau bất kỳ: 

+a! có 9 cách chọn 
+ Chọn 6 chữ số còn lại có 4 cách 

=> có 9 .4 số 

B 2 :Tính số các số có 7 chữ số khác nhau có chứa hai chữ sô 1.6 đứng cạnh nhau, xét hai 
trường hợp: 

THi:ajữ 2 = 16 

CÓ 4 cách chọn 5 chữ số còn lại 
TH2:a,a 2 1 16 

+ Có 5 vị trí cho chữ 16 

+a-i có 7 cách chọn (doai*o:ai*6) 

+Chọn 4 chữ số còn lại: 4 cách 

=> 5.7. 4 cách 

Từ hai trường hợp trên ta có số các số có chứa 16 là: 

4 + 5-7- 4 

Tương tự ta cũng có: 4 + 5.7.4 sô các số có chứa 61 
B 3 Vậy số các số thỏa mãn bài toán là: 

9 .4 - 2( 4 + 5-7- 4 ) = 472080 số 

Ví dụ 6: Cho tập A ={ 0,i,2,3,4,5,6,7,8,9}.Từ tập A có thể tạo được bao nhiêu số: 

a) Có sái chữ số khác nhau sao cho luôn có mặt hai chữ số 0 và 3 

b) Có bảy chữ số khác nhau sao cho luôn có mặt hai chữ số 2 và 5 

Giải 

a) Gọi sô cân tìm là: n = a l a 2 a ĩ a 4 a 5 a 6 
+ Có 5 vị trí cho chữ số 0 

+ Có 5 vị trí cho chữ số 3 
+ Chọn 4 chữ số còn lại có 4 c ách 

b) Gọi sô cân tìm là: n = a l a 2 a ì a 4 a ỉ a 6 a 7 
Cách 1 :Giải theo các bước sau : 

Bì: Tính số các số có 7 chữ số bất kỳ : 

+ a! có 9 cách chọn 
+ Chọn 6 chữ số còn lại có 4 c ách 

=> có 9 .4 số 


NGUYỄN TIẾN CHINH - VINASTUDY.VN 


TỐ HỢP-XÁC SUẤT p.l 








Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


B 2 Tính số các số có 7 chữ số có mặt chữ số 2 mà không có mặt chữ số 5 : 

THi :a n = 2 : 

Chọn 6 chữ số còn lại có 4 cách ( bỏ đi chữ số 5) 

=> có 4 số 
TH2 

+ BiCÓ7 cách chọn ( a-1 to ‘, 3 : t2\a^ ị 5 ) 

+ Có 6 vị trí cho 2 chữ số 2 

+ Chọn 5 chữ số còn lại có 4 cách ( bỏ đi chữ số 5 ) 

=> có 7.6. 4 số 

Từ hai trường hợp trên => có : 4 + 7.6. 4 số 

B 3 : Tính số các số có 7 chữ số; có mặt chữ số 5 mà không có mặt chữ số 2: giống như 

bước 2, ta cũng có: 4 + 7.6. 4 số 

B 4 : Tính số các số có 7 chữ sô mà không có chữ số 2 và 5: 

+ a-i có 7 cách chọn ( do a-i to ;a-ị t2)a ì t 5) 

+ Chọn 6 chữ số còn lại có 4 cách 

=> có 7. 4 số 

B 5 : vậy số các số cần tìm là: 

9 .4 - 2( 4 + 7 - 6.4 )' 7 - 4 = 257040 số 
Cách 2: xét các trường hợp sau 
THi: nếu a-1 =2: 

+ Chữ số 3 có 6 vị trí 
+ chọn 5 chữ số còn lại có 4 oách 

=>có 6.4 số 

TH2: nếu a-i = 3: giống như TH2 => có 6 .4 số 

TH3: a! * 2 và t 3: 

+ Chữ số 2 có 3 vị trí 
+ Chữ số 3 có 5 vị trí 

+ a-i có 7 cách chọn ( do a! ^0 ;a! * 2; a, ị 5 ) 

+ Chọn 4 chữ số còn lại có 4 cách 

có 6.5.7.4 số 

Vậy có tất cả : 2.6 .4 + 6.5..7 .4 = 257040 số cần tìm 
Cách 3: tính theo 2 bước sau: 

Bì :Tính số các số tạo thành chứa chữ số 0 và luôn có chữ số 2 và 5 
+ có 6 cahcsh chọn cho chữ sô 0 
+ có 4 v ! trí cho 2 chữ sô 2 và 5 
+ có 4 cách chọn 4 chữ số còn lại 
=> có 6.4 • 4 số 

B 2 :Tính số các số tạo thành không có chứa cố 0 và luôn có chữ số 2 và 5 
+ có 4 cách chọn vị trí cho hai chữ số 2 và 5 
+ có 4 cách chọn 5 chữ số còn lại 

=> có 4 • 4 số 


NGUYỄN TIẾN CHINH - VINASTUDY.VN 


TỐ HỢP -XÁC SUẤT p.l 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Theo quy tắc cộng ta có tất cả các số là: 

6. A 2 b . AJ + A 2 . y = 257040 SỐ cần 

Bài 11: Cho tập A = { 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}.TỪ tập A có thế lập được bao nhiêu số 

a) Có 6 chữ số khác nhau sao cho luôn có mặt 3 chữ số 0,2,4? 

b) Có 7 chữ số khác nhau sao cho luôn có mặt 7 chữ số 1,3,5,7? 

Giải 

a) Gọi sô cân tìm là: n = a ì a 2 a ì a 4 a 5 a 6 
+ Có 5 vị trí cho chữ sô 0 
+ Có 5 vị trí cho chữ số 2 
+ Có 4 vị trí có chữ số 4 
+ Chọn 3 chữ số còn lại có A. 2 cách 

=> có 5.5.4. Aj số cần tìm. 
b) Gọi sô cân tìm là: n = a ị a 2 a 2 a 4 a ỉ a 6 a 1 

Nhận xét: Khi các số tạo thành luôn có từ 3 chữ số cho trước trở lên thì ta nên sử 
dụng cách 2 hoặc cách 3 vì sử dụng cách 1 rất dài 
Cách 1: Xét các trường hợp : 

Thi :Khi a-i =1 cũng giống như khi a, = {3,5,7} 

+ a-! có 4 cách chọn 
+ có 6 vị trí cho chữ số 3 
+ Có 5 vị trí cho chữ số 5 
+ Có 4 vị tí cho chữ số 7 
+ Chọn 3 chữ số còn lại Aị cách 

=> có : 4.6.5. Aị số 

TH2:a! ị i;a n ị 3;ai *6 và a-1 +~J : 

+ a-Ị có 5 cách chọn 

+ Có Aị vị trí cho 4 chữ số 1.3.5.7 

+ Chọn hai chữ số còn lại có A] số 
Vậy có tất cả: 4.6.5.4. Aị + 5. Aị . Aị - 93600 số cần tìm 
Cách 2: Giải theo hai bước sau: 

BìiTính số các số có chữ số 0 và luôn có mặt 4 chữ số 1.3.5.7 
+ Có 6 vị trí cho chữ số 0 
+ c óAl cách chọn vị trí cho 4 chữ số 1,3,5,7 


NGUYỄN TIẾN CHINH - VINASTUDY.VN 


TỐ HỢP-XÁC SUẤT p.l 





Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


NGUYỄN TIẾN CHINH - VINASTUDY.VN 


TỐ HỢP-XÁC SUẤT p.l 



